Đêm Trung Thu, đốt đèn 
lồng theo em về, tìm trăng 
quê cũ 

Hồ Đinh 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Đêm Trung_Thu, đốt đèn lồng theo em về, tìm trăng quê cũ 





Hồ Đỉnh 
Đêm Trung Thu, đốt đèn lồng theo em về, tìm trăng quê cũ 


Năm 1279 nhà Nam Tống bị Hốt Tất Liệt tiêu diệt. Cũng từ 
đó, Hán tộc sống dưới ách nô lệ của ngoại bang ròng rã suốt 
80 năm với bao đoạn trường máu lệ. Kinh khiếp nhất là 
trong thời gian này, giới trí thức Trung Hoa đã bị người Mông 
khinh miệt qua câu nói đến nay vẫn còn truyền tụng: “Thứ 8 
là đĩ, thứ 9 nho gia, thứ 10 hành khuất”, y chang dưới chế độ 
xã nghĩa Trung Cộng, Mao Trạch Đông lúc còn sống cũng đã 
từng phỉ nhổ trí thức và bảo "Họ còn thua phân xanh .. ". Do 
chính sách cai trị tàn bạo và bất công, thiếu nhân tính đó, 
nên từ năm 1338, giặc giã nổi lên khắp nơi chống lại nhà 
Nguyên. Vào ngày rằm tháng tám, năm Mậu Thân 1368, 
tướng của Chu Nguyên Chương là Từ Đạt và Thường Ngộ 
Xuân theo kế của Quân Sư Lưu Bá Ôn, đem mật lịnh bỏ vào 
trong nhưn bánh Trung Thu. Và giữa lúc Vua Nguyên Thuân 
Tông cũng như triều thần và tướng sĩ thi đua đón trăng giỡn 
nguyệt, vui say chè rượu và gái đẹp, thì cũng là lúc người 
dân trong thành Yên Kinh, theo mật lịnh ghi trong giấy: 2êm 
rằm Phật Di Lặc giáng thế, cầm đèn lồng đi rước. Nhờ vậy, 
quân Chu đã trà trộn và bất thần tấn công chiếm kinh đô. 
Vua Nguyên vì ham hưởng Tết Trung Thu, cũng giống như 
Đường Huyền Tông mê đắm Dương Quý Phi và Vũ Khúc 
Nghê Thường, mà mất nước. Cũng kể từ đó, mỗi lần tới tiết 
Trung Thu, dù Trăng ở Hô Hào Hạo Đặc và Ngạc Nhĩ Đa Tư, 
vùng nội Mông rất to, sáng và có màu xanh như bạch ngọc, 
nhưng người Mông sống tại đó cũng như nơi khác, tuyệt đối 


không ăn bánh trung thu và đón trăng, giỡn nguyệt. Thái độ 
hành xử không quên nổi nhục mất nước khiến cho người 
ngoại cuộc phải khen thầm và cúi đầu kính phục. 

Thật ra tập quán đón trăng vào dịp rằm tháng Tám đã có từ 
thời Trung Hoa huyền sử mà Thục Kinh đã nhắc tới, cho thấy 
vào ngày trăng tròn tháng Tám buổi đó, dân chúng làm cổ, 
cúng bái đất trời, biểu hiện lòng sùng kính và sự đam mê 
trăng. Tuy nhiên phải đợi tới thời nhà Chu, những ý tưởng 
trừu tượng trên mới được rõ nét qua hành động, được ghi lại 
trong Xuân Quan-Chu Lể như: 


- “ Trung Thu Dạ Nghinh Hàn 
Trung Thu Hiến Lương Cầu 
Và cuối cùng là Thu Phân Bái Nguyệt'. 


Ngày nay, hơn một thế kỷ qua, sau chuyến bay đầu tiên của 
anh em Wright, nhân loại đã nối tiếp theo gót vua Đường 
dấn thân vào Cung Hằng tận cõi mù sương quan tái. Cuối 
cùng mộng đã biến thành thực vào một ngày trăng tháng 
Tám năm Đinh Dậu 1957, khi vệ tinh Spoutnik đầu tiên, tuy 
chỉ có kích thước to bằng quả bóng tròn, nhưng đã thành 
công vượt mức, khi chụp được những hình ảnh thật từ 
Nguyệt Cung, Sao Chổi và các Thiên Thể trong Thái Dương 
Hệ, mở đường cho cuộc chỉnh phục vũ trụ hiện tại. 

Bổng nhớ một mùa trăng nào đó, trở về thăm nhà vào dịp 
Trung Thu. Đêm đó, hình như điện đường Phan Thiết và cả 
đèn đuốc trong nhà đều tắt hết. Không gian chỉ còn lại 


những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, làm dáng được treo trước 
cửa, càng làm tăng thêm hư ảo của đất trời, như chẳng bao 
giờ có trong thực tế mà chỉ lờ mờ nghiêng ngả trong mơ hay 
qua điệu ru nước mắt. Rồi tiếp theo là những mùa trăng trôi 
nổi của kiếp lính không bao giờ có được một mái ấm tình 
thương, quen lang thang giữa sương khói trăng thu và cái 
trầm lắng bất chợt của nổi biệt ly trùng hằng máu lệ. Xa lắm 
rồi, sao bổng lại muốn được trở về, cùng em đốt đèn lồng, 
đón một mùa trung thu quê cũ, để được như thuở nào : 


“ Cất chén mời trăng về dạ hội 

trăng vào trong chén nhảy lung linh 
cầm lên toan uống thì trắng biến 
đành, bóng cùng ta, uống một mình “ 


Than ôi, hồn xưa nào đây gửi vào trong chén, để níu được 
trăng thu sáng trọn canh dài. Hỡi những bạn bè xa cũ, đêm 
sáng trăng thu có về, xin hãy gởi lại một chút tình xưa trong 
chén, dù mùa thu sắp chín nhưng đừng bảo mùa thu không 
còn, khi ngoài trời trăng thu đã treo sáng vằng vặc và gió 
đang lên ngoài kia, làm ngất ngây thêm hương vị của chén 
bồ đào, một thời lính trận . 


1- TẾT TRÔNG TRĂNG : 


+ NGUỒN GỐC : 


Năm 6 sau tây lịch, Vương Mãng cướp ngôi Hán Tuyên Đế 
mới 2 tuổi, rồi tự xưng làm vua, đổi tên nước là Tân, vơ vét 
tất cả tài sản của dân chúng thành của riêng mình và tạo cơ 
hội cho bọn tham quan ô lại, tham nhũng bốc lột, gây cảnh 
sinh linh đồ thán, làm cho quốc khố trống rỗng và cả nước 
thêm khổ đói, hờn hận. Lòng người ta thán, nhất tế hưởng 
ứng cuộc khởi nghỉa của Lưu Tú là hậu duệ của Vua Hán 
Cảnh Đế để chống lại Vương Mãng và nhà Tân, và rốt cục lật 
đổ được chế độ bạo tàn, khôi phục lại được nhà Hán vào 
năm 23 sau Tây Lịch. Theo sử liệu, trong trận Côn Dương 
thuộc tỉnh Hà Nam, quân Lưu Tú bị giặc vây khổn trong 
thành nhiều ngày, tình cảnh rất là nguy khốn. Trong lúc 
lương thảo đã cạn kiệt, ngoài lại không binh cứu viện, khiến 
cho lòng quân xao động, hoang mang, có thể tan vỡ bất cứ 
lúc nào. Trước cảnh nguy ngập trùng trùng, đêm đó lại nhằm 
ngày rằm tháng Tám, trăng sáng vằng vặc như ban ngày, 
Lưu Tú đặt bàn hương án cầu khẩn Phật Trời giúp đỡ thì bỗng 
dưng binh sĩ trong thành tìm thấy khắp nơi nhiều bưởi và 
khoai môn. Nhờ đó mà trong thành qua khỏi cơn đói để chờ 
binh cứu viện. 

Năm 25 sau TL, Lưu Tú trùng hưng được xã tắt, dời đô từ 
Hàm Dương (Cam Túc) về Lạc Dương ( Hà Nam), nên nhà 
Hán từ đó được gọi là Đông Hán. Cũng năm đó, vào rằm 
tháng Tám, trước cảnh trăng thu soi sáng vằng vặc như bạch 
ngọc, Lưu Tú tức Vua Hán Quang Vũ làm lễ tạ ơn Trời Phật; vì 


muốn nhớ lại những vật đã cứu sống mình và quân sĩ trong 
lúc nguy khốn hoạn nạn, vua đã ban lệnh khắp nước dùng 
hai món “Bưởi' và “Khoai Môn' làm vật cúng thần và thưởng 
trăng Thu. Do trên, có thể nói Tết Trung Thu đã manh nha từ 
đó. Ngoài ra đời Hán còn có tục lệ “Dưỡng lão ố kính lão“ vào 
hai dịp Lập Thu và Trung Thu bằng nghi thức dâng lên bề 
trên Bánh Bột Gạo Nếp Hấp Hơi. Đến đời Tấn, người trong 
nước đã có tục hưởng trăng sáng vào đêm Trung Thu nhưng 
chưa được phổ biến rộng rải. Ngày nay căn cứ vào sử liệu, 
thì mãi tới đời Vua Đường Huyền Tông tức Duệ Tông hiêu 
Văn Minh, phong tục vui Tết Trung Thu, mới chính thức được 
cả nước công nhận và trở thành một mỹ tục, chẳng những 
tại Trung Hoa mà còn được phổ biến khắp vùng Đông Nam 
Á, tại những nước theo tam giáo Nho-Lão-Thích và có Cộng 
Đồng Người Hoa cư ngụ. Cũng vào đời Đường, đêm Trung 
Thu đã trở nên lãng mạn và huyễn hoặc với những câu 
chuyện thần thoại rất đáng yêu, thắm đượm nét trữ tình như 
chuyện Hằng Nga Bôn Nguyệt, Ngọc Thỏ Đảo Dược, nhưng 
được mến chuộng nhiều nhất vẫn là điển tích 'Dương Quý 
Phi Biến Nguyệt Thần“ và “Đường Minh Hoàng Yêu Thỉnh 
Nguyệt Cung“. 

Tiếp theo tới đời Bắc Tống mới chính thức công nhận Tết 
Trung Thu nhằm đêm Rằm Tháng Tám Âm lịch. Ngoài ra các 
phẩm vật cúng lể, trong đó cả bánh hay quả phải tròn, còn 
hoa dâng lên cúng Trời Phật, phải có cánh lệch như Hoa 
Sen.. Tất cả không ngoài lòng mong ước cảnh đoàn tụ sẽ do 
trăng mang tới cho nhân sinh. 


+ TRĂNG VỚI TẾT TRUNG THU : 


Tết Trung Thu khởi nguồn chỉ là Tết Trông Trăng và là biểu 
tượng được in-vẽ trên mặt bánh hay chung quanh các loại 
đèn lồng. 

Xưa nay trong các nền văn hóa của nhân loại, trăng đã là 
một huyền thoại với vô vàn chuyện kể không bao giờ dứt. 
Nhưng dù thế nào chăng nữa, ngày nay Trăng đã là một cõi 
thực giống như địa cầu mà con người đang sinh sống hằng 
triệu năm qua. Thực tế, trăng ngoài việc sáng soi trần thế, 
giúp cho đêm trường bớt cô đơn lạnh lẻo, gây hứng khởi để 
các văn nhân mặc khách, phun ngọc nhả châu, tạo thành 
những áng văn chương muôn đời bất diệt.. còn giúp ích rất 
nhiều cho con người. Theo tạp chí Earth, Moon and Planets 
số 34 năm 1986, nhà Thiên Văn Học Jean Paul Parisot làm 
việc tại Đài Thiên Văn Bordeaux (Pháp) cho biết chính tác 
dụng của Trăng làm tan mây, nhờ vậy gây sự hạ nhiệt độ 
thấp, giúp việc hòa tan các chất ôxy hóa. Theo ông, không 
phải trăng làm phai màu quần áo, mà chính quần áo bị phai 
màu dưới ánh trăng, nhất là vào những buổi trăng đầy. Lúc 
đó, độ sáng biểu kiến tối đa của ánh trăng chỉ thua ánh 
nắng mặt trời có 400.000 lần. Trong giới hạn của bầu khí 
quyển, bức xạ mặt trời lá 1370 watt/1m2 trong khi đó bức 
cạ của Trăng không quá 3,5mili-watt/1m2. Sự đối lưu thấp 
gần địa cầu, chính là nơi quang hóa học, gây hiện tượng oxy 
hoá và peroxide hydrogen H2O2.. Tóm lại không phải là vô 
cớ khi có những dược sĩ đi bán những lọ thuốc chế bằng 


'giọt sương“ làm trắng đẹp gương mặt phụ nữ. Loại thuốc 
thần diệu kia, chính là các giọt nước lơ lửng trên không. Vào 
những đêm trăng, chính là lúc xảy ra hiện tượng hòa tan 
hữu hiệu nhất, tạo thành các giọt sương đọng trên cành lá 
cỏ cây và quần áo phơi ban đêm. 

Trong ngành chiêm tỉnh học và tín ngưỡng thời xưa, mặt trời 
và mặt trăng ở gần và tiếp xúc với con người nhiều nhất. Đối 
với trăng, màu sắc dù là lúc trăng sáng vằng vặt, cũng luôn 
đượm vẻ thần bí, khi ẩn, lúc hiện không bao giờ báo trước. 
Hình ảnh trên đã gây nên ấn tượng tự chủ, không bị gò bó 
ràng buộc, cho nên rất dễ cám dỗ hồn người , nhất là đối với 
giới văn nhân nghệ sĩ, quen cách sống độc lập. Trăng là 
Thần của đêm, của thế giới mộng du và hãi hùng, của yêu 
đương và ly biệt. Bởi vậy các nhà khoa học coi Trăng như nữ 
giới. 

Tuy nhiên trong thời cổ đại, chưa bao giờ thấy có sự đồng 
thuận về giới tính của Trăng. Đối với người Syria, Trăng được 
coi như một Nam Thần qua danh hiệu Aglibol, cũng như 
người Mễ gọi Trăng là Nam Thần Xochiquetzal. Riêng với 
người Cổ Hy Lạp và La Mã thì Trăng trái lại là vị nữ thần 
duyên dáng khả ái Selene và Diane. Tóm lại qua bao thế kỷ, 
Trăng đã có trên 50 danh hiệu khác nhau, lúc nam lúc nữ. 
Riêng người Trung Hoa thì xưng tụng Trăng là Hằng Nga. Nói 
chung dù được gọi bằng cách nào chăng nữa, quan niệm 
chung của nhân loại vẫn xép Trăng vào các vị thần, tượng 
trưng cho hư vô, cô đơn và lạnh lẻo. Theo Hésiode, nhà thơ 
Hy Lạp thế kỷ XVIII trước Tây lịch, thì nữ thần Trăng có tên là 
Hécate ngự trị khắp đất trời biển cả, mang hình tượng 3 đầu 


với phép thuật thần thông quảng đại, chuyên mang điều tốt 
lành hạnh phúc cho nhân thế. 

Trong nhiều huyền thoại, Trăng được các dân tôc ở Tiểu Á Tế 
Á, đảo Crète, Phi Châu.. coi như vị thần sinh đẻ, kéo dài cho 
tới thế kỷ thứ IV sau Tây lịch. Qua niềm tin trở thành tín 
ngưỡng đã trở thành nền móng cho nhiều phong tục tại Ai 
Cập, Lưỡng Hà. Kể từ thế kỷ thứ 3 sau TL, Trăng được nhân 
cách hóa với bò và sự mang thai sinh đẻ của người phụ nữ. 
Do ảnh hưởng trên, trai gái thời đó yêu thương, tình tự 
thường chọn buổi trăng tròn, thời gian mà trên cung hằng 
thần tiên mở hội bàn đào đãi yến. Từ đó, danh từ “Tuần 
Trăng Mật (lune de mile)' đã được quốc tế hóa, tới ngày nay 
vẫn được thông dụng. 

Tóm lại, qua những giai đoạn lịch sử thăng trầm Trăng có lúc 
được tôn sùng tuyệt đỉnh, ngự trị tận chốn mê cung, ẩn ức 
tất cả mọi liên quan tới đời sống của con người qua mọi lĩnh 
vực sinh đẻ, di truyền, tài sản, mồ mã.. cho tới thân phận 
quốc gia dân tộc. Trăng còn ảnh hưởng tới sự cấu tạo của 
vật chất mà bạc là kim khí biểu tượng. Nhiều huyền thoại về 
Trăng kéo dài, cho tới thế kỷ XIX mới chấm dứt. Ở nông 
thôn, nhiều người không dám ra khỏi nhà vào những đêm 
trăng sáng vằng vặt, vì sợ quỷ ám, ma hại, hút máu, gây 
bệnh tật. Ngay đến Hoa Kỳ có thời gian đã tin là muốn 
không sinh đẻ thì nam nữ nên yêu nhau vào lúc trăng tàn. 
Cuối cùng những điều huyễn hoặc về Trăng đã chấm dứt 
cùng lúc với cái chết của nhà thiên văn học Galillé, khi trái 
đất được chứng minh hình tròn và lúc con người thật sự 
bước chân vào cung Hằng. Tuy vậy, dù biển dâu đã trải qua 


hằng hằng lớp lóp, Tết Trung Thu vẩn tồn tại.. chẳng những 
bây giờ, mà còn viễn miên bất diệt. 

+ TRUNG THU THEO ĐƯỜNG MINH HOÀNG DU NGUYỆT 
ĐIỆN : 

Ngày 23-10-2001, con tàu không gian Odyssey của Hoa Kỳ 
được phóng từ mũi Canaveral sau 6 tháng du hành đã tới 
được điểm hẹn Hỏa Tinh. Đây là cuộc phiêu lưu lớn nhất của 
nhân loại trong thế kỷ 21, cách xa địa cầu hơn 400 triệu cây 
số. Thành tựu vĩ đại của khoa học hôm nay đã khiên cho 
chúng ta phải cúi đầu khâm phục về những tiên đoán của 
người xưa, cách nay hơn mấy ngàn năm, qua những điển 
tích diễm tình về Hằng Nga-Hậu Nghệ và nhất là chuyện kể 
sự tích Vua Đường Minh Hoàng, trong đêm trăng thu, đã du 
Nguyệt điện. 

Trung Thu theo luật tuần hoàn của trời đất trong một năm 
được phân định thành bốn thời kỳ xuân phân, hạ chí, thu 
phân và đông chí. Tháng tám theo truyền thuyết là thời gian 
đẹp nhất của mùa Thu, vì ngày rằm trăng thật to tròn sáng 
và trong xanh như màu bạch ngọc. Người Trung Hoa xưa, 
nhân đó có bày ra Tết trông Trăng, vừa để dự đoán vận nước 
và theo thời tiết , mà tiên liệu mùa màng của năm tới.. 
Trong dịp này, các văn nhân tài tử, mặc khách tao nhân đã 
mượn trăng làm đề tài để thi thố phun châu nhả ngọc. 

Theo Đông phương cổ học thì Trăng thuộc về thủy, là một 
trong những yếu tố quyết định việc nông tang. Bởi vậy đêm 
Trung Thu ngóng trăng qua sắc diện, để quan sát mà đỉnh 
đoạt sự canh tác làm ăn sắp tới. Theo kinh nghiệm, trăng 
vàng thì trúng mùa tầm tơ, trăng có màu canh lục, thì đất 


nước sẽ bị thiên tai, mất mùa. Còn trăng sáng trong, với 
màu sa cam, báo hiệu cảnh nước non hạnh phúc. 

Trong sách “ Di Văn Lục“ có ghi chuyện vua Đường Minh 
Hoàng (713-741) chính là tác giả của Khúc Nghê Thường Vũ 
Y. Vào đời Khai Nguyên, trong một đêm Trung Thu trước cảnh 
trăng rằm sáng treo vằng vặt, vua bổng mơ ước được lên 
chốn cung Hằng để thưởng ngoạn. Nhân lúc đó bên cạnh có 
đạo sĩ La Công Viễn biết phép tiên, bèn dùng một giải lụa 
trắng biến thành cầu vòng, đưa nhà vua tới tận Nguyệt 
Điện. Cũng theo Đường Thư, trong đêm Trung Thu, vua nằm 
mơ thấy mình lên tận Thiên Cung và thưởng thức được “Tây 
Thiên Điệu Khúc' của đoàn cung nữ chốn Nguyệt Điện. Lại 
nhân có Tiết Độ Sứ Tây Lương là Trương Kính Thuật dâng 
thêm khúc hát của Bà La Môn. Vốn là vị vua rất sành điệu 
cầm, kỳ, âm nhạc, nên nhập chung hai vũ khúc trên làm 
thành một điệu vũ mới mà đến nay vẫn còn lưu truyền. Đó 
là Nghê Thường Vũ Điệu, tập cho cung nữ để ngày ngày 
múa may, giúp vui cho vua và ái thiếp là Dương Quý Phi. 
Cũng tứ đó, nhà vua đam mê tửu sắc, bỏ bê việc nước, gây 
nên loạn An Lạc Sơn trời rung đất chuyển, kéo theo sự suy vi 
của Đại Đường sau đó. 

Liên quan tới Tết Trung Thu, còn có câu chuyện thần thoại 
về sự tích hai con vật Thiểm Thừ và Ngọc Thố trên cung 
Trăng hay là câu chuyện vợ chồng vua Hậu Nghệ và Hằng 
Nga với thuốc trường sinh bất lão. Ngoài ra còn có cây đa 
vạn niên với chú cuội, được các mục đồng ưa thích qua ca 
dao, tục ngữ : 


“ thằng Cuội ngồi gốc cây đa, 

bỏ trâu ăn lúa, gọi cha ời ời 

cha còn ăn lúa trên trời 

mẹ còn cỡi ngựa đi mời quan viên.. 


, 


+ CHUYỆN TÌNH DƯƠNG QUY PHI-ĐƯỜNG MINH 
HOÀNG : 


Năm 589 sau TL, nhà Tùy thống nhất Trung Nguyên, kết thúc 
cuộc nội chiến trên đất Tàu kéo dài trên 270 năm, khởi từ 
nhà Đông Tấn. Nhưng tới năm 618 sau TL, Tuỳ lại mất vào 
tay nhà đường. Từ đó, kinh đô Lạc Dương (Hà Nam) được dời 
về đất Trường An, tỉnh Thiểm Tây, nằm về cực bắc nước Tàu. 
Nay dù sử sách có nói gì chăng nữa, thì các vị đế vương Tần 
Thủy Hoàng, Vũ Hậu, Khang Hy, Càng Long.. và nhất là vua 
Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) vẫn được tôn xưng là một Đại 
Đế, tài giỏi và kiệt hiệt nhất trong dòng lịch sử Trung quốc. 
Ngài trị nước qua chủ truơng “Dân Quý, nước mạnh từ dân, 
còn nhà cầm quyền chỉ là đồ bỏ“. Ngài cũng lưu lại nhân thế 
một câu danh ngôn được ngàn đời truyền tụng: Vua ví như 
thuyền, còn dân là nước. Thuyền đi nhờ nước nhưng nước 
cũng có thể làm cho thuyền chìm”. Nhờ vậy nước Tàu thời đó 
rất cực thịnh và hùng mạnh. Song song với sự phát triển 
kinh tế, quân sự .. thời Đường văn chương, thi phú đã đạt tới 
mức thượng thừa, mà thơ Đường là đỉnh cao trong nền thi ca 


cổ điển Trung Quốc. Giữa rừng lau lách thi phú, có bốn thi 
hào liên quan tới vua Đường Huyền Tông-Dương Quý Phị, 
nhân vật của Tết Trung Thu và Vũ Điệu Nghê Thường mà ai 
cũng kính phục và mến mộ: Đó là Thi Tiên Lý Bạch (701- 
762), Thi Thánh Đổ Phủ (712-770), Giang Châu Tư Mã (Bạch 
Cư Dị) và Trương Kế bất tử với bài 'Phong Kiều Dạ Bạc” qua 
tiếng chuông Hàn Sơn Tự tại Cô Tô thành. 


DƯƠNG QUÝ PHI là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung 
Quốc được lịch sử ghi nhận, ca tụng sắc đẹp như sau: thân 
thế phong mãn, sắc da mịn màng diễm lệ”. Ngoài ra còn là 
một người thông minh, giỏi âm luật, đờn ca xướng hát nên 
đã khiến cho vua Đường Minh Hoàng vốn là một vị minh 
quân cuối cùng cũng phải thân bại danh liệt vì sóng mắt 
khuynh thành, nghiêng trời lệch nước của người đẹp. Vẫn 
theo sử liệ, thì Dương Quý Phi ngoài vẽ đẹp trời cho còn biết 
sử dụng nhiều bí quyết giữ gìn nhan sắc luôn tuyệt thế vô 
song để vua lúc nào cũng “tam thiên sủng ái tại nhất thân: 
như Bạch Cư Di đã viết trong bài ca trường hận. 

Mới đây sử sách đã hé lộ bí quyết trên: Thì ra nàng rất thích 
tắm, nhất là tại suối nước nóng ở Hoa Thạnh Trì. Vẫn theo 
Giang Châu Tư Mã thì nàng mê tắm đến nổi khi cung nữ vực 
dậy thì thân thể đã mềm yếu đến nỗi không thể đứng dậy 
được. Thật ra trong suối nước nóng trên có chứa rất nhiều 
nguyên tố thiên nhiên, rất bổ ích đối với nhan sắc của phụ 
nữ, nhờ đó mà người đẹp giảm mập, khiến cho da thịt mịn 
màng tăng phần quyến rũ. Nhưng qua các tác phẩm hội họa 
và điêu khắc còn lại cho thấy quan niệm thời Đường coi 


'Mập' là đẹp, khác với thời Hán, qua Triệu Phi Yến sắc vóc 
mãnh mai. Do trên không ngạc nhiên khi thấy Dương Quý 
Phi có sắc vóc phong mãn, tràn đầy nhưng không vượt quá 
giới hạn của sự thẩm mỹ. 

Ngoài việc thường xuyên tắm ở Hoa Thạnh Trì và ngâm mình 
ở ao Hưng Khánh cùng với vua Huyền Tông. Dương Quý Phi 
còn xài 'Hồng Ngọc Mỹ Dung, về sau được đổi thành “Dương 
Thái Chân, Hồng Ngọc Cao“, được chế bằng 3 loại dược liệu 
hạnh nhân bóc võ, hoạt thạch và khinh phấn. Tất cả được 
nghiền nát và chưng cất với một ít xạ hương hòa với lòng 
trắng trứng. Tương truyền, nhờ thứ mỹ phẩm này mà da 
mặt của nàng lúc nào cũng tươi như hoa đào và thắm màu 
hồng ngọc. 

Tên thật là Dương Ngọc Hoàn, nguyên là một phi tầng của 
Hoàng tử Lý Mạo. Vì có nhan sắc “Nhất Tiếu Khuynh Nhân 
Thành“ nên Đường Huyền Tông (Lý Long Cơ), đã giựt vợ của 
con, và phong làm quý phi. Trước đó nhà vua là một minh 
quân, chăm lo việc nước. Nhưng từ khi thu nạp người đẹp, 
vua chỉ mê đắm trong chốn hoan lạc chẳng còn lo nghĩ gì tới 
quốc sự. Triều đình nhà Đường vì thế ngày càng lụn bại, 
khắp nơi nhân dân đói khổ lầm than, trong triều thì gian 
thần lũng đoạn, không còn ra thể thống gì, vậy mà nhà vua 
vẫn u mê không biết gì ngoài tửu sắc bên người đẹp. Năm 
755, một thổ quan tên An Lộc Sơn dấy loạn, đánh chiếm 
Đồng Quan Thiểm Tây) làm cho Tràng An nguy ngập, rối 
loạn., khiến cho triều thần phải di giá vua và hoàng tộc, phải 
bỏ kinh thành lánh nạn. Khi tới Mã Nguy Pha thì xảy ra cuộc 
binh biến. Tướng sĩ trên dưới đỏi vua phải giết gian tướng 


Dương Quốc Trung là anh ruột của quý phi cũng như người 
đẹp thì mới chịu đồng tâm dẹp loạn An Lạc Sơn 

Cuộc binh biến trên là chuyện có thật trong lịch sử Trung 
Quốc, cũng như đã ghi Dương Quý Phi sau khi bị thắt cổ 
chết được chôn tại Mã Nguy Pha thuộc huyện Hưng Bình, 
ngoài thành phố Tây An (Trường An) ngày nay. Phần mộ trên 
hiện còn, được xây dựng theo kiểu lầu các, trên cửa lăng cao 
lớn có khắc ghi 7 đại tự của thư pháp gia nổi tiếng Thiệu Lục 
Tử: 'Đường Dương Thị Quý Phi Chi Mộ”. Từ đó đến nay, đây 
là chỗ các danh nhân tài tử bao đời lui tới ngâm thơ vịnh 
nguyệt và hiện giờ là một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh 
Thiểm Tây. 

Tuy Đường sử có ghi Huyền Tông đã cho hai lực sĩ thắt cổ 
Dương Quý Phi dưới gốc cây lê trong một ngôi chùa tại Mã 
Nguy Pha và sau này sử sách Trung Hoa cũng đều ghi như 
thế. Nhưng mới đây lại có truyền thuyết, là Dương Quý Phi 
được cứu thoát, qua kế “ve sầu thoát xác'. Sở dĩ có chuyện 
đó là vì sau ngày binh biến một năm, vua Đường cho dời mộ 
Dương Quý Phi thì không thấy xác. Chính Bạch Cư Dị trong 
“Trường Hận Ca” cũng đã viết: Mã Nguy Pha hạ nê thổ trung, 
bất kiến ngọc nhung không tứ xứ.. ' '.Việc đó tưởng như 
chìm vào dĩ vãng, thì mới đây vào thập niên 20 có một số 
học giả, trong đó đáng lưu ý là Du Bình Bác, đã xác quyết là 
Dương Quý Phi lúc đó không chết trong cuộc binh biến. 
Chẳng thế mà bà còn tới được Nhật Bản và lưu lại hậu duệ 
trên đất Phù Tang. Thêm vào đó là Nam Cung Bắc trong tác 
phẩm “Dương Quý Phi” cũng viết rằng trong cuộc binh biến 
tại Mã Nguy Pha, người cầm binh lúc đó là Đại Tướng Trần 


Huyền Lễ vì thương hương tiếc ngọc nên không nở sát hại 
người đẹp. Chính ông đã cùng với Cao Lực Sĩ bày mưu cho 
một thị nữ chết thay. Vì Cao là người đẩy xe chôn xác còn 
Trần là giám trảm quan, nên còn ai dám tọc mạch, kiểm 
soát ?. Thế là Dương Quý Phi được thủ hạ thân tín của Trần 
Nguyên Soái, hộ tống tới một địa điểm, nay là ngoại thành 
Thượng Hải và dùng thuyền trốn sang lánh nạn tại Nhật 
Bổn. Vẩn truyền thuyết trên, còn có học giả người Nhật là 
Độ Biên Long Sách cũng viết trong “Dương Quý Phi Phục 
Hoạt Bi Sử", lại cho rằng, việc Dương Quý Phi trốn thoát khỏi 
Mã Nguy Pha không có mắc mớ gì tới Trần Huyền Lể và Cao 
Lực Sĩ hay kế ve sâu thoát xác nào cả. Tất cả được an bài, 
do vũ nữ Tạ A Man và vũ sư Mã Tiến Kỳ. Sau khi thoát thân, 
Dương Quý Phi gặp lại tỳ thiếp họ Từ, của cháu mình là 
Dương Tuyên con Dương Quốc Trung, nhờ vậy mới quen 
được một kiếm khách Nhật Bổn tên Fujiwra Satsuo. Người 
này mê say Dương Quý Phi nên đem bà về Nhật Bổn và câu 
chuyện hạ màn. Nhưng mới đây vào năm 1963, Dương Quý 
Phi bổng dựng mồ sống lại khi có một thiếu nữ biểu diễn 
trên truyền hình Nhật tự giới thiệu mình là hậu duệ của quý 
phi họ Dương. Kế đó, minh tinh màn bạc Nhật nổi tiếng là 
Yamaguchi Momoe cũng tự nhận như thế. Ngoài ra tại Nhật 
Bổn, hiện nay vẫn còn nhiều di tích liên quan tới Dương Quý 
Phi, như phần mộ của bà ở tháp Ngũ Luân, thuộc Cửu Tân, 
Huyện Sơn Khâu. Cũng ở đây, trong Nhị Tôn Viện, có thờ hai 
pho tượng Phật Thích Ca và Quan Thế Âm, được biết là của 
Huyền Tông đã tặng cho Dương Quý Phi. Ngoài ra ở ngoại ô 
Cai Sơn (Nhật Bổn) còn có một phần mộ khác cũng nói là 


của Dương Quý Phi. Tóm lại, qua cuộc bể dâu trầm thống, 
hương hồn và ngọc cốt của tuyệt thế giai nhân hiện ở đâu, 
điều này chắc chỉ có nàng mới hiểu, còn nhân thế biết đâu 
mà mò. 

2- TẾT TRUNG THU ĐỐT ĐÈN LỒNG, THEO EM VỀ TÌM 
TRĂNG QUÊ CŨ : 


Tới nay, lễ hội Tết Trung Thu đã hiện hữu với nhân sinh hơn 
ngàn tuổi nhưng vì là một mỹ tục nên đã không bị thời gian 
đào thải, trái lại càng lúc càng được nhiều ưa thích, nhất là 
giới trẻ. Sự phồn thực của lễ hội trên, làm phát triển nhiều 
nền công nghiệp liên hệ như làm đầu lân, sư tử, rồng, các đồ 
chơi của trẻ con mà quan trọng nhất là các kiểu đèn lồng, 
đèn kéo quân và loại đèn tạ treo trong nhà, cũng như các 
loại bánh trung thu, dùng trong việc tế lễ và thưởng trăng. 
Tại VN, sau Tết Trung Nguyên là Trung Thu rất được trẻ con 
ưu thích. Trong dịp lễ này ngoài chơi lồng đèn, ăn bánh và 
thưởng thức múa lân, múa rồng, bọn chúng còn có nhiều đồ 
chơi làm bằng thiếc như con bướm cánh xòe, con thỏ gõ 
trống leng keng, chiếc xe đạp bằng sắt nặng trịch nhưng 
hấp dẫn nhất vẫn là cái tàu thủy có gắn dây thiều, sau khi 
đốt đèn cầy bỏ vào hồ nước có thể chạy được một thời ngắn 
mới ngừng. 

Nhưng nói tới Trung Thu là phải nói tới Bánh mà xưa nay tại 
Hà Nội việc buôn bán vẫn chia phân rành rẽ: Phố Hàng 
Ngang bán bánh Trung Thu của người Việt làm, trái lại 
những loại bánh mang nhãn hiệu Đông Phương Viên, Mỹ 
Kính của người Tàu, được bày bán tại phố Hàng Buồm. 


Theo tài liệu ghi trong “Đế Kinh Cảnh Vật Lược“ cho biết 
người xưa vui Tết Trung Thu, ngoài bánh còn có vịt tần, lợn 
quay, uống rượu hoa quế ướp lạnh và ăn bưởi. Riêng bánh 
Trung Thu thời xưa rất cầu kỳ, hình tròn, trên mặt luôn có in 
các hình Hằng Nga, Ngọc Thố. Ngoài ra bánh phải làm cho 
cứng để giữ trong một thời gian lâu dài, cũng như thể hiện 
đầy đủ ý nghĩa bền vững hạnh phúc như sự bền cứng của 
chiếc bánh. Qua những thăng trầm lịch sử, theo thời gian, 
chiếc bánh hiện hữu ngày nay cũng được mang nhiều danh 
hiệu khác nhau như bánh trăng, bánh Hồ, bánh nhỏ, bánh 
đoan viên. Phát xuất từ vùng Triết Giang, ngay từ thời Ân- 
Chu mà truyền thuyết nói là dân chúng địa phương đã làm 
để kỷ niệm Thái Sư Văn Trọng, người nắm quyền thời vua Trụ 
Vương. Thời Tây Hán, nhân sứ thần Trương Thiên đi Tây Vực 
về có mang theo các loại hạt mè, hồ đào, dưa hấu. Từ đó 
chính những thứ hạt này được người Trung Hoa dùng làm 
nguyên liệu chính để làm bánh Trung Thu, nên được gọi là 
bánh Hồ. Thời vua Huyền Tông nhà Đường, trong một đêm 
rằm tháng Tám, vua và Dương Quý Phi ăn bánh thưởng 
trăng, nhân đó nhà vua đã bỏ tên bánh Hồ và gọi là bánh 
Trung Thu (bánh Nguyệt). Tên này thịnh hành cho tới ngày 
nay. Đời nhà Tống, tuy việc ăn bánh Trung Thu khá thịnh 
hành nhưng cũng chỉ phổ biến trong hàng quan lại, thượng 
lưu giàu sang quý tộc và là đề tài để cho các văn thi gia 
sáng tác, nhất là vào dịp trăng Thu. Ngày nay bánh chẳng 
những thịnh hành trong xã hội nước Tàu, mà còn tại các 
nước Đông Nam Á và những nơi có Hoa kiều cư ngụ. 

Hiện có 5 loại bánh Trung Thu. Sự phân loại có thể hoặc căn 


cứ vào vỏ bánh và nhưn hay theo địa phương sản xuất. 
Ngày nay Trung Cộng có nhiều nơi sản xuất bánh Trung Thu 
nhưng nổi tiếng nhấ, vẫn là bánh Bắc Kinh, Thiên Tân, Tô 
Châu, Triều Châu và Quảng Đông. Bánh chay có võ và nhưn 
làm bằng dầu thực vật, đậu và trái cây rất nổi tiếng tại Bắc 
Kinh và Thiên Tân. Bánh mặn Quảng Đông dầu ít nên ngọt 
hơn bánh Triều Châu cũng nhiều võ dầu nhiều lớp, kể cả 
nhưn cũng có chất dầu. Riêng bánh Tô Châu thì đặc biệt chú 
trọng tới mùi vị, từ võ tới nhưn. Ngoài ra, còn có loại bánh 
làm tại Vân Nam, Ninh Ba, Thượng Hải, Hạ Môn, Phúc Châu.. 
tuy chế tạo tại địa phương nhưng hương vị cũng gần giống 
như 5 loại bánh trên, đặc biệt hơn là bánh ngũ nhân của 
Phúc Châu, bánh Trung Thu có võ trong của Tây An, bánh 
nhưn mè đen Dương Châu.. Riêng các loại bánh Trung Thu 
bày bán tại VN hay các nước Đông Nam Á đều làm theo kiểu 
Quảng Đông hay Triều Châu và có khuynh hướng dùng dầu 
thực vật hay mỡ bò thay mỡ heo và các loại nhưn trái cây 
đủ loại cùng kỹ thuật nướng bánh khiến cho mọi người thêm 
ưa thích. 

Đêm Trung Thu trẻ con nhà nghèo không có tiền mua dèn 
lồng hay đồ chơi thì rủ nhau đi xem múa lân, rồng hay sư tử. 
Trong cuộc vui này nếu các con vật kia, qua quan niêm là 
mang sự may mắn tới cho mọi người, thì hình ảnh của Ông 
Địa, với nụ cười toe toét làm cho lân thêm oai nghi hùng liệt, 
có tác dụng làm tiêu tan hết những phiền lụy cuộc đời. Cũng 
chính lý do này mà người đời đã thờ ông Địa để cầu mong 
được hạnh phúc, may mắn. 

Riêng rồng là linh vật được nhiều nước trên thế giới sùng 


bái, nhất là người cổ Trung Hoa. Đối với dân tộc VN, rồng là 
vật tổ. Người ta tôn rồng là vật linh thiêng, thân kỳ mà 
nghiêm trang, là chỗ dựa để người đời cầu khẩn, xin phước, 
bảo đảm mùa màng. Vì vậy trong đêm Trung Thu, múa rồng 
được xem như là một nghi thức tôn giáo, một điệu múa dân 
gian, lưu hành khắp xứ và tồn tại tới ngày nay. Vì mang tính 
chất truyền thống nên các tiết mục về múa rồng cũng rất 
phong phú và đa dạng. Riêng tại Trung Quốc, chỉ tỉnh Triết 
Giang cũng đã có nhiều hội múa rồng. Điều này cũng dễ 
hiểu vì vùng này chính là cội nguồn của Bách Việt, quê 
hương của những dân tộc sống nơi ngòi rạch, biển sóng, 
sông hồ. Do trên vật tổ của họ là thần rồng, cá sấu. Bởi vậy, 
dù nay con vật chỉ làm bằng giấy hay vải nhưng người múa 
trong một tâm hồn phóng khoáng đã làm cho con vật trừu 
tượng trở nên uy vũ, toát lên cái hào khí sung mãn của một 
giống dân bách chiến, từng làm cho Hán tộc lao đao nể sợ. 
Tóm lại cho dù loại rồng làm bằng thứ gì, vải hay giấy, thì 
thân rồng cũng phải đan bằng tre ở suốt phần mình rồng, rồi 
bọc giấy hay lụa mỏng, phía trên có gắn vảy lấp lánh. Phía 
trong có gắn đèn, khi múa thắp sáng. Đặc biệt mình rồng có 
nhiều bộ phận có thể tháo rời để rút ngắn hay thêm dài, tùy 
theo vị trí cần thiết khi biểu diễn nhưng không vì thế mà làm 
cho rồng mất đi cái uy vũ, linh hoạt dưới bóng đèn. Múa 
rồng dù ở đâu cũng không ngoài 12 thế căn bản như Bàn 
Long, Ngưỡng Long, Trảo Dương, Thoát Thủ.. và thuyết diệu 
nhất vẫn là Bách Khiếu Long. Trong thế này, con rồng có 
chiều dài tới 500m, chẳng khác gì một con giao long nhe 
nanh múa vuốt, bay lượn trên tầng trời. Cuối cùng rồng thu 


gọn thành một tầng hoa sen chín cánh, hiền khô như bóng 
Phật. 

Bên cạnh giúp vui còn có Lân, mà nghề múa cũng thật công 
phu, chẳng những về kỷ thuật mà còn pha trộn công phu võ 
nghệ và nhất là điệu trống lân của VN, biểu hiện một sự kết 
hợp toàn hảo giữa truyền thống Trung Hoa, ngón chầu VN và 
tiếng trống Jazz Âu Mỹ. 

Trong đêm Trung Thu, khắp nơi mở hội hoa đăng, đèn thắp 
như sao sa, trên trời là trăng, dưới đất là đèn đủ loại, từ nhỏ 
như đèn sao, cá, bướm... cho tới đèn kéo quân, quả tạ, cái 
nào cũng rực rỡ, xinh đẹp. 

Tại VN, xưa nay chỉ có hai thành phố Hội An và Sài Gòn là 
nổi tiếng khắp nước về thủ công nghệ làm đèn lồng trang trí 
và các loại đèn giấy dùng trong ngày tết Trung Thu. Hội An 
là một thành phố cổ kính còn sót lại ở miền Trung, nằm trên 
cửa sông Thu Bổn, từ lâu đời đã là một hải cảng quốc tế nổi 
tiếng của Đàng Trong vào thế kỷ 16-17. Ngày nay nhắc tới 
phố cổ, ôn lại những quá khứ huy hoàng, người ta lại ởi 
quanh quẩn tìm đếm những chiếc lồng đèn quả tạ treo trước 
hành lang hay cổng nhà cổ kính của các dòng họ lớn Châu, 
La, Thái.. là những người Minh Hương gốc Phúc Kiến, Triều 
Châu, Quảng Đông, Hải Nam .. ngụ lâu đời tại đây. Theo Văn 
Công Lý, một người làm nghề thợ mã địa phương, cho biết tổ 
của ngành làm đèn lồng ở Hội An, chính là Xã Đường, cũng 
là nhà nho, họa sĩ, chuyên vẽ cành lá, hoa hòe và các chữ 
viết trên mặt đèn. Lại này rất quý, nên thời xưa chỉ được 
treo tại các dinh thự quan lại hay là các nhà quyền quý mà 
thôi. Ngày nay đèn lồng, đã trở thành một vật trang trí bình 


dân khắp mọi nhà trong phố cổ. Tóm lại tại Hội An, việc sản 
xuất đèn lồng chẳng những là một công nghiệp mà còn là 
một đặc sản của địa phương không một nơi nào sánh kịp về 
kiểu dáng, vải bọc toàn là lụa Hà Đông nổi tiếng, làm cho 
ánh sáng thêm huyền ảo mông lung. Đêm Trung Thu tại phố 
cổ, văng vắng khắp nơi là những tiếng khoan hò đối đáp, 
những hàng đèn lồng lợp lụa, của các em nhỏ, nhấp nhô 
trong các khu phố heo hút. Đâu đó trước mái hiên, là hình 
ảnh các cụ già mặc áo chit khăn đóng ngồi uống trà, đánh 
cờ, ngâm thơ dưới bóng sáng đèn lồng. Trong nhà, qua các 
lớp ngói âm dương, bóng trăng Thu vằng vặc trên trời cao 
rọi khắp các sân rêu cổ kính. Tóm lại đêm Trung Thu ở đây, 
đèn thay trăng khắp nơi khắp chốn, nên muốn tìm bóng 
trăng soi thì thật là khó vô cùng. 

Tại Sài Gòn từ trước năm 1975 tới nay, Phú Bình thuộc quận 
11 của Đô Thành cũng vẫn là một trung tâm sản xuất đèn 
lồng lớn nhất Miền Nam VN, cung cấp đèn cho toàn vùng. 
Đây là một làng di cư của người Bắc di cư vào Nam, có gốc 
gác từ làng Báo Đáp, tỉnh Nam Định, nổi tiếng về nghề 
nhuộm, dệt vải và làm giầy dép. Phú Định sau năm 1975 
thuộc phường 19, quận Tân Bình và phường 5, quận Gò Vấp, 
thành phố Sài Gòn, cách khu du lịch Đầm Sen chừng nửa 
cây số. Tại những năm di cư đầu tiên ở miền Nam. Làng Phú 
Bình chỉ chuyên làm những loại đèn lồng đơn giản như đèn 
ống sáo, con cá, ngôi sao, dành cho học sinh và các em 
thiếu nhi, vui chơi trong đêm Tết Trung Thu mà thôi. Nói 
chung, thời gian từ 1960-1975, Phú Bình mỗi năm sản xuất 
hơn nửa triệu đèn lồng trung thu, cung cấp hầu hết các tỉnh 


thi, thành phố, từ Cà Mâu tới Bến Hải. Buổi đó, cứ đến mùa 
trung thu, khách hàng khắp nơi đổ về Phú Bình, đặt hàng, 
chở hàng , khiến cho cả xóm từ sáng tỉnh mơ tới lúc nửa 
đêm, rộn rịp như chợ bán đèn lồng, với các loại xe cộ ra vào 
không dứt. Công việc phát đạt, khiến cho nhà nào cũng vui 
vẻ hạnh phúc. 

Từ sau năm 1975, Phú Bình vẫn tiếp tục nghề cũ nhưng việc 
làm ăn dưới xã nghĩa kiếm đủ cơm đã là điều hạnh phúc. Rồi 
thì sau năm 1990, VC mở cửa đón tư bản vào cứu đảng và 
cho phép lồng đèn Trung Cộng, Đài Loan, Tân Gia Ba, Đại 
Hàn, Thái Lan.. ồ ạt xâm nhập thị trường cả nước, chèn ép 
hàng làm tại Phú Bình, khiến cho cả xóm ế ẩm và thiếu gạo. 
Sở dĩ có việc trên vì đèn ngoại quốc vừa rẽ lại vừa đẹp và 
trên hết rất tiện lợi, vì dùng pin nên khi ra gió không bao giờ 
bị cháy hay tắt. 

'Ai mua trăng, tôi bán trăng cho“, tiếng thét đứt ruột thảm 
tuyệt của thi hào Hàn Mặc Tử, trong những buổi trăng tròn, 
đã làm sống dậy trong tim của người thơ những nỗi buồn 
tình thiên cổ, cùng với niềm đau cắt thịt của một thân xác 
quằn quại vì chứng bệnh nan y. Bao chục năm qua sống lưu 
lạc giữa quê người, cứ mỗi lần trăng sáng, đứng trong mùa 
Thu chín, giữa bóng trăng soi, mà sao hồn du tử cứ muốn 
đốt đèn lồng, cùng em về, tìm trăng quê cũ. Hỡi ôi, trăng chỉ 
có một bóng lẽ loi, còn ta thì hồn chia muôn nẻo, biết mượn 
trăng nào để ghé bến về ? 

Biết bao giờ được thấy lại quê cũ? Được nhìn dòng sông xưa. 
Nghĩ tới mà hồn ngậm ngùi. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO : 


- Điển Tích Chọn Lọc của Mộng Bình Sơn 
- Điển Hay Tích Lạ của Nguyễn Tư Quang 
- Phong Tục Tập Quán của Toan Ánh 


Mùa Trung Thu 2007 
HỒ ĐINH 

viết từ xóm Cồn 

Hạ Uy Di 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Sưu tầm: Thanh Vân 

Nguồn: Thư viện toàn cầu 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 4 tháng 11 năm 2007 


